NGUỒN GỐC TU HÀNH CỦA 
PHẬT 


Giảng tại chùa Việt Nam - Hoa Kỳ, tháng 11- 
2000 

Thời thuyết pháp hôm nay tôi đặt nặng về sự tu 
hành nên hơi khô khan. Nhưng chúng ta chịu khó lắng 
nghe thì sẽ được nhiều lợi ích thiết thực. Căn cứ phẩm 
thứ nhất trong kinh Viên Giác, Bồ-tát Văn Thù hỏi Phật 
về nguồn gốc tu hành của Thế Tôn. Đức Phật trả lời, vì 
vậy đề tài hôm nay là Nguồn gốc tu hành của Phật. 

Hai vị Bồ-tát luôn bên cạnh đức Phật Thích-ca là 
Bồ-tát Văn Thù và Bồ-tát Phổ Hiền. Hai vị này để biểu 
trưng cho hai đức tánh đặc biệt. Bồ-tát Văn Thù biểu 
trưng cho Căn bản trí. Bồ-tát Phổ Hiền biểu trưng cho 
Sai biệt trí, đồng thời cũng là hạnh lớn nên gọi là Đại 
Hạnh Phổ Hiền. 

Căn bản trí là trí sẵn có của tất cả chúng sanh, 
nhưng vì không nhận biết, không triển khai tròn đủ, nên 
có cũng như không. Nếu chúng ta khai thác được thì có 
diệu dụng làm lợi ích chúng sanh không lường được, 
diệu dụng đó gọi là Sai biỆt trí. 

Như vậy câu đầu ngài Văn Thù hỏi về “Đường 


lối tu hành từ ban sơ của đức Phật như thế nào”. Đức 
Phật trả lời: “Như Lai y cỨ viên giác chiếu soi phá tan 
vô minh”, nghĩa là Phật y cứ tánh viên giác, chiếu soi 
phá hết vô minh nên thành Phật. Trong kinh Phật thường 
dạy, tất cả chúng ta đều có sẵn tánh Phật, nhưng vì vô 
minh che phủ nên không thấy. Muốn thấy được, sử 
dụng được tánh giác đó thì chúng ta phải đập tan vô 
minh. Vô minh tan rồi thì tánh giác hiện tiền. 

Vì vậy nền tẳng hay cội gốc tu hành của đức 
Phật căn cứ trên tánh giác. Nhờ có giác chúng ta mới phá 
được vô minh, cũng như nhờ có đèn mới dẹp tan bóng 
tối. Cho nên muốn dẹp vô minh phải có trí tuệ, trí tuệ là 
giác. Phá tan vô minh rồi thì trở về được tánh viên giác, 
tức tánh giác tròn đầy, thì thành Phật. Vậy Phật đâu có 
xa mình, chúng ta đã có sẵn tánh giác nhưng vì vô minh 
phiền não che khuất nên không thấy. Giờ dẹp tan lớp 
che phủ đó thì tánh giác hiện tiền. Như vậy Phật với 
chúng ta cách nhau bao xa? Chỉ trở bàn tay thôi, mê là vô 
minh, giác là Phật. 

Nhiều vị than tu biết chừng nào thấy đạo, ngỘ 
đạo. Thực ra đạo không xa, chỉ vì mình không can đẳm, 
không dám nhận chân lẽ thật. Vì vậy đạo trở thành cách 
xa. Vô minh là cái gì mà mình phải phá? Đức Phật giải 
thích: “Vô minh nghĩa là mê lầm, chấp thân này là thật 


mình, chấp tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm 
mình”. 

Chúng ta đầy đủ vô minh, không thiếu chút nào 
hết. Ai không thấy thân này là thật mình. Ai không thấy 
cái nghĩ suy hơn thua, phải quấy, tốt xấu là tâm mình. 
Nhận hai thứ thân tâm là mình tức ta đang Ở trong vô 
minh. Bây giờ muốn phá vô minh đó phải làm sao? Đây 
là điều hết sức quan trọng. Chúng ta tu mà không biết vô 
minh là gì, không biết làm sao phá, thì muôn đời cũng 
không được giác ngỘ. 

Nếu xét kỹ thân mình, chúng ta thấy có thật là 
mình chưa? Phân tích sâu thì không có gì thật mình hết. 
Thân đã không thật mà ngỡ thật mình, không vô minh là 
gì? Tôi thí dụ, như tay ta lỡ bị thương tích cần phải cắt 
bỏ, sau khi cắt bác sĩ ráp tay của người mới chết vào 
cho mình. Nếu hoạt động được ta gọi là tay mình, như 
vậy cái gì thật mình? Chẳng qua mượn đầu này ráp đầu 
kia, vậy mà nói là mình. 

Trong kinh kể lại, có người muốn tìm một vị A- 
la-hán để hỏi đạo. Ông đi qua sa mạc, trời tối tìm được 
một cái chòi ông liền vào tá túc. Khi đang ở trong chòi, 
ông bỗng nghe có tiếng đi bên ngoài. Ông mở cửa nhìn 
thấy con quỈ to tướng vác một thây chết xâm xâm vô 


nhà, ném xuống sàn đất, đứng thở hào hến, ông hoảng 


sợ núp vào kẹt cửa. Không lâu sau, có con quÏ thứ hai 
chạy lại giành nói thây này của tao. Hai đứa cãi nhau, 
đứa nào cũng nói thây chết của mình. Bất ngờ chúng xây 
qua, thấy ông đứng trong kẹt vách, liền kéo ra hồi: Ông 
thấy ai vác thây này vô trước? Vì là Phật tử không dám 
nói dối, ông bảo tôi thấy anh thỨ nhất này vác thây 
quăng vô đây. Con quÏ thứ hai tỨc quá, giựt cái đùi của 
ông quăng ra ngoài. Con quÏ thứ nhất thương liền xé cái 
đùi của thây chết ráp vô cho ông. Con quÏ thứ hai giựt 
cái đùi còn lại quăng ra, con quÏ thứ nhất lại xé đùi của 
thây chết ráp vô. Đến tay cũng thế. Sau đó mệt quá, 
chúng chia nhau tay chân ông ra ăn hết và bỏ đi. 

Ông tự đặt câu hỏi bây giờ mình là gì? Rõ ràng 
tất cả tay chân của mình bọn quỷ ăn hết rồi, thân này 
của người khác chứ không phải của mình nữa. Thắc 
mắc hoài không giải đáp được, ông cố tìm gặp vị A-la- 
hán để kể lại việc này. Khi gặp vị A-la-hán kể xong, ông 
hồi: “Thưa Ngài, cái gì là thân của con? ” Vị A-la-hán 
trả lời “Nếu thấy vậy là ông đã ngộ đạo”. 

Chúng ta biết rõ mình không thật, đó là giác. Còn 
không thật mà chấp là thật đó là mê. Quý vị trong nghề 
thầy thuốc sẽ thấy rõ điều này. Nếu ráp bộ phận của 
người này qua người kia mà vẫn sống thì thân này có 
thật mình không? Thân chúng ta là thân vay mượn tạm 


bợ, không thật mà cứ chấp là thật. Chấp như thế tức sĩ 
mê rồi. Nếu thấy đúng lễ thật, đó là người có trí tuệ, còn 
thấy sai sự thật là si mê. 

Điều này tôi đã nhắc nhiều lần, nhưng vì chúng ta 
mê lầm nhiều kiếp quá, “thâm căn cố đế” quá, nên nhắc 
một lần không nhớ, vì vậy nhắc mãi nhắc hoài chúng ta 
mới nhớ. Như Phật dạy bốn chất đất nước gió lửa hợp 
lại thành thân này. Thiếu một trong bốn chất ấy thì ta 
không sống được. Chất cứỨng trong người là đất, ướt 
trong người là nước, động trong người là gió, chất ấm 
trong người là lửa. Bốn thứ tụ lại thành thân rồi, còn 
phải mượn bốn thứ bên ngoài phụ trợ luôn luôn nó mới 
tồn tại, nếu không nó sẽ mất. 

Như chúng ta ngồi đây, lỖ mũi đang hít thở tức 
đang mượn không khí. Hít vô là mượn, thở ra là trả. 
Mượn trả mượn trả đều đặn như vậy thì sống. Khi nào 
chán không muốn mượn nữa thì chết. Rõ ràng chúng ta 
sống bằng sự vay mượn chớ không phải sống thực. Một 
lát mượn tách nước, mượn rồi trả. Mượn bao nhiêu trả 
bấy nhiêu rất công bình. Ít giờ sau mượn vài ba chén 
cơm, mượn rồi cũng trả. Như vậy sự sống của chúng ta 
là sự vay mượn liên tục. Sống bằng vay mượn mà nói 
thân thật thì có phải trái với lẽ thật không? Nó không 
thật mà tưởng là thật, không phải vô minh là gì? Cho 


nên Phật nói chúng sanh vô minh chấp thân tứ đại là 
thân mình thật. Bây giờ muốn hết vô minh thì luôn thấy 
thân này là vay mượn, tạm bợ không thật, chứ có khó øì. 

Nếu chúng ta thấy thân thật, sẽ chạy theo những 
đòi hồi của nó. Nó muốn ăn ngon thì phải tìm đồ ngon. 
Nó muốn mặc đẹp phải tìm đồ đẹp. Nó muốn gì mình 
phải chìu theo, mà sự ham muốn thì không có giới hạn, 
nên chạy theo nó hoài suốt đời cũng không thỏa mãn. 
Muốn là tham, nếu muốn mà bị ngăn trở thì sân. Như 
vậy từ sĩ sanh ra tham sân. Bởi vì si mê cái giả mình cho 
là thật, nên mới khởi tham, tham không được nên nổi 
sân. 

Cả ngày chúng ta bị tham sân sĩ lôi kéo, che phủ 
nên không thấy được tâm thật của mình. Con mắt tìm 
sắc đẹp, mũi tìm mùi thơm, lưỡi tìm thức ngon, tai tìm 
nghe tiếng êm dịu, thân tìm xúc chạm vừa ý. Như vậy 
tỪ sớm tới chiều cứ chạy theo nó, lo cung Ứng những 
đòi hỏi của nó, cuối cùng nó cũng bại hoại. Khi bại hoại 
rồi thì thành một thây thối, chứ có giá trị gì đâu. 

Trọn cuộc đời chúng ta lo bồi đắp cho thân này. 
Bồi đắp đúng những gì nó muốn, nó đòi hỏi, nhưng bồi 
đắp hoài nó cũng không thỏa mãn, cho nên suốt đời toàn 
là khổ, không bao giỜ được tự tại an vui. Thế mà chúng 
ta cỨ say sưa vun bồi cho nó, có phải là mê hay không? 


Một sự thực trước mắt mà mình không thấy, ai giành 
được sự thụ hưởng nhiều liền khen “anh đó khôn quá, 
làm ra được nhiều của cải...” Nhưng thật ra hưởng 
nhiêu bao nhiêu cuối cùng cũng phải bỏ hết, có đem theo 
được đâu. 

Cho nên thấy đúng như thật về thân thì chúng ta 
sẽ bớt được rất nhiều phiền lụy. Ngược lại, thấy sai 
lầm về thân thì tạo không biết bao nhiêu phiền lụy. Nếu 
chúng ta chịu khó quán sát tường tận như vậy thì việc tu 
rất dễ, chứ không khó. Sở dĩ chúng ta tu khó tại thấy 
thân thật. Ví dụ người ăn mặn quen, bảo ăn chay họ 
chịu không? Ăn chay sợ Ốm, nên khó là tại mình chấp 
thân thật. Bây giờ biết nó tạm bợ, ăn cái gì sống được 
thôi, không quan trọng. Chúng ta đâu cần tìm kiếm trí 
tuệ ở phương trời nào, mà chính ngay thân mình thấy 
đúng như thật là đã sáng, đã có trí tuệ rồi. Đó là chấp về 
thân. 

Đến chấp về tâm. Chúng ta cứ cho cái biết nghĩ 
suy, phân biệt là tâm mình. Còn cái hằng biết không nghĩ 
suy mới thực là tâm, ta lại không biết. Tại sao? Vì cái 
biết nghĩ suy là cái động, cái sanh diệt. Cái gì động, cái 
gì sanh diệt thì không phải thật. Cái biết nghĩ suy đó thật 
ra là bóng dáng của sáu trần rơi rớt lại trong tâm ta. Ví 


dụ, chúng ta ra chợ thấy một người ăn mày cụt chân lê 


lết đi xin, mình thấy thương nên chú ý. Về nhà được hồi 
hôm nay anh (chị) đi chợ thấy gì? Mình sẽ nói thấy 
người ăn mày cụt chân. Như vậy bóng dáng ngƯỜi ăn 
mày đã có trong tâm ta rồi. Cho nên mình nhớ lại thì nó 
hiện ra liền. 

Trong nhà Phật dùng từ “pháp trần” để chỈ cho 
những bóng dáng ấy được chôn vào tàng thức của 
chúng ta. Như vậy pháp trần chỉ là bóng thôi, chứ đâu 
phải thật. Từ nhỏ tới lớn, chúng ta chôn rất nhiều bóng 
dáng như thế. Gặp chuyện vui hoặc chuyện buồn, ta kể 
cho người thân nghe không biết bao nhiêu lần. Gặp 
người này kể, gặp người kia kể, kể thôi là kể. Giống 
hồi còn bé, chúng ta muốn học thuộc lòng thì phải đọc 
nhiều lần. Đọc tới đọc lui hoài là huân sâu trong tàng 
thức của mình nên mới thuộc. Đã huân sâu thì lâu lâu 
nhớ lại, hoặc chỉ cần một chút duyên gợi nhắc thì nó 
hiện ra liền. Cũng thế, cái vui cái buồn mình kể đi kể lại 
hoài thì nó chôn sâu trong tàng thức, chạm đến là nhớ 
liền. 

Vì vậy khi ngồi lại niệm Phật hay tọa thiền, 
những bóng dáng ấy tràn lên, mình bực tỨc tại sao muốn 
ngồi yên mà nó lại dấy khởi đủ thứ? Thì tại mình huân 
sâu nên nó phải hiện thôi. Nếu không muốn nó hiện nữa, 
mỗi lần nhớ chúng ta phải bỏ đi, không thèm để ý đến 


nó nữa, tự nhiên nó sẽ lui. Như vậy bóng dáng không 
thật mà mình cho là tâm mình thật, nên bị nó sai sử. Giả 
sỬ ta đang lái xe mà nhớ chuyện này chuyện nỌ thành ra 
không tập trung vào việc lái xe, do đó dễ xảy ra tai nạn. 
Đó là vì tâm bị vọng tưởng che khuất, đầu óc đầy cứng 
những suy nghĩ tính toán, chúng sai khiến ta nên mình 
không thể làm chủ được mình, không thể làm chủ công 
việc hiện tại. 

Thế mà cả đời chúng ta cứ đuổi theo những bóng 
dáng không thật ấy. Sống ngày này tháng kia cho đến 
trăm tuổi chỉ một việc ấy. Nếu đuổi theo bóng dáng tốt 
thì trăm tuổi nó dẫn đi chỗ tốt, đuổi theo bóng dáng xấu 
thì trăm tuổi nó dẫn đi chỗ xấu. Đuổi theo nó tức là 
nghiệp. Nghiệp mà ta nhận là mình? Ví dụ ai làm chúng 
ta vui thì cười nói “Tôi vui quá”. Ai làm chúng ta bực thì 
nói “Tôi bực quá”. Ai làm chúng ta thương mến thì nói 
“Tôi thương”. AI làm chúng ta không ưa thì nói “lôi 
chét”. Như vậy buồn, thương, giận, ghét đều là tôi hết. 
Cả trăm thứ buồn thương giận ghét lộn xộn thì cái tôi 
nào là tôi thật? Nếu giận là tôi thì phải giận suốt đời. 
Nếu thương là tôi thì phải thương suốt đời. Nhưng tâm 
biến đổi như chong chóng không dừng thì làm sao nói 
tôi được. Vậy mà ai cũng cho đó là tôi, nên bị nó sai sử 


liên tục. 


Chúng ta tu phải biết tâm phân biệt ấy không thật, 
hư giả để loại trừ nó. Còn tâm không phân biệt suy nghĩ 
chính là tâm thật của mình, ta phải nhận và sống được 
với tâm này mới an vui giải thoát. Vậy tâm ấy ở đâu? 

Có những lúc chúng ta ngồi yên không suy nghĩ, 
đầu óc thư thả, nhưng tiếng chim kêu tai vẫn nghe, 
người đi qua mắt vẫn thấy, gió thổi mát vẫn biết. 
Nhưng thử hổi cái biết đó ra sao, ta không tả được vì nó 
không có bóng dáng øì hết. ChỈ những øì tới thì biết, qua 
rồi thì thôi, không lưu lại bóng dáng nào cả. Cái biết này 
thầm thầm hiện tiền ở bên trong. Nhưng lâu nay chúng 
ta cỨ nhận cái biết suy nghĩ theo bóng dáng sáu trần là 
tâm mình nên cái biết chân thật bị che khuất. 

Bây giờ chúng ta tu là làm sao trở lại được cái 
biết hằng hữu của mình. Như lỗ tai lúc nào cũng nghe, 
con mắt lúc nào cũng thấy. Chính chỗ này, đức Phật đã 
hồi ngài A-nan: “Cái thấy có vắng mặt lúc nào không ? 
”. Ngài A-nan thưa: “Khi ngủ không thấy”. Nếu ngủ 
không thấy thì tại sao có người mở đèn sáng ta giật 
mình thức giấc, như vậy là có thấy. Nghe cũng thế, ta 
đang ngủ nhưng ai gõ cửa mình liền nghe. Như vậy lúc 
nào cũng có cái hay thấy, hay nghe. Chỉ khác khi thức thì 
cái thấy cái nghe rõ hơn lúc ngủ, chứ không phải là 
không. 


Cho nên ngài A-nan nói “Khi ngủ không thấy”, thì 
đức Phật dạy “Chẳng những ngủ mà cả người mù cũng 
thấy nữa”. Ngài A-nan ngạc nhiên, người mù làm sao 
thấy. Đức Phật liền đưa thí dụ, như ban đêm trong nhà 
tối không có đèn, ta đi vào không thấy gì. Người mù ban 
ngày trỜi sáng họ cũng không thấy gì. Họ sẽ nói tôi thấy 
tối đen. 

Như vậy thì người có mắt không có đèn thấy tối, 
ngƯời mù cũng thấy tối. Thấy tối tức là có thấy, chứ 
không phải không thấy. Như khi mở đèn người có mắt 
thấy sáng, đó là con mắt thấy hay cái đèn thấy? Nếu con 
mắt thấy thì thấy tối, rồi thấy sáng. Thấy tối cũng thấy, 
thấy sáng cũng thấy; không đèn nên thấy tối, có đèn nên 
thấy sáng. Cũng vậy người mù nếu được chữa trị hết 
bệnh, họ mở con mắt cũng thấy sáng như mình vậy. 
Nên biết cái thấy đã sẵn trong ta nhưng vì mắt hư nên 
mình thấy không rõ. 

Như vậy chấp thân thật, chấp tâm suy nghĩ thật 
gốc tỪ vô minh. Tất cả chúng ta hiện sống đây, có ai 
thoát khỏi vô minh không? Bởi không thoát khỏi vô minh 
nên chúng ta phải luân hồi sanh tử. Bây giờ muốn ra 
khỏi sanh tử phải phá tan vô minh. Chúng ta biết thân 
này hƯ giả, tâm suy nghĩ phải quấy, hơn thua hư giả. 
Hai thứ hư giả biết hư giả là chúng ta đã sáng rồi. Biết 


như vậy có khó lắm không? Đâu có gì khó. 

Con người do cố chấp mà nảy sanh nhiều chuyện 
đau khổ. Như trong gia đình, người chồng chấp cái nghĩ 
của mình đúng, vợ con nghĩ khác thì bực bội không vui, 
đôi khi dẫn tới ấu đả nữa. Xa hơn trong xã hỘâi, ai cũng 
chấp cái nghĩ của ta đúng, những cái đúng đó đụng nhau 
thì sẽ tàn sát nhau. Bây giờ chúng ta biết cái nghĩ của 
mình không phải chân lý, ta có quyền nghĩ thế này, 
người khác có quyền nghĩ thế khác, nhờ vậy chúng ta 
sống thoải mái tự tại, không oán không hờn. 

Qua đó để thấy lỗi của chúng ta vì mê lầm chấp 
chặt đó gây đau khổ cho mình cho người. NhỔ thì trong 
gia đình, lớn thì ngoài xã hội, lớn nữa thì quốc gia, thế 
giới. Vì chấp mà con người sát phạt với nhau không 
thương xót. Nên người buông được cố chấp là người 
sáng suốt, dù không ai phong Thánh người ấy cũng đã là 
Thánh rồi. Bởi không chấp thân, không chấp tâm thì có 
gì phiền lụy, không phiền lụy là tự tại trong cõi đời, 
không vướng mắc, không khổ, chẳng phải Thánh là gì ? 

Nên người tu chúng ta chỉ nhận cho đúng hai điều 
về thân và tâm, đừng lầm lẫn là đã giải bao nhiêu khổ 
đau cho mình và mọi người. Như vậy tu rất là hay, chỈ 
sợ chúng ta không chịu tu thôi. Biết rõ thân không thật, 
cái biết ấy là gì? Là trí tuệ, là giác. Nên Phật lẫy trí viên 


giác chiếu phá vô minh. Trí ấy mọi người đều có sẵn, 
cũng như đèn có sẵn, chỉ cần thắp lên là sáng. 

Đạo Phật thực tế vô cùng, nhưng vì chúng ta 
chưa can đảm nhìn đúng sự thật, cứ nuông chiều theo 
cái hư giả nên khổ đau. Nếu thức tỉnh, không chấp thân 
tâm nữa thì chúng ta tự tại giữa cõi đời. Đó là giải thoát 
khỏi mọi ràng buộc rồi, đâu cần nhờ ai, đâu cần tìm ở 
đầu xa. 

Đức Phật dạy niệm Phật để dẹp hết các lăng 
xăng lộn xôn trong đầu, niệm tới vô niệm thì thấy Phật 
Di Đà. Còn người tu Thiền dẹp tâm hư dối vọng tưởng 
đảo điên, lặng hết những thứ ấy thì được định, chứng 
A-la-hán vào Niết-bàn. Đức Phật do thấy được gốc mê 
lầm, nên Ngài dạy chúng ta tu để thoát khỏi cội gốc đó. 
Nhưng chúng ta lại không thấy chủ đích đó, cứ ước mơ 
khác đi. Niệm Phật để Phật rước về Cực Lạc cho sung 
sướng. Còn muốn sung sướng là còn bẳn ngã, sướng 
cho bẳn ngã hưởng. Như vậy là chưa thấy mục đích 
của Phật dạy. 

Tu thiền cũng thế, trọng tâm của Thiền tông là 
phản quan tức nhìn lại tâm mình. Biết rõ tâm vọng 
tưởng phân biệt không thật thì nó tự mất, nó mất tức an 
định. Niệm Phật trì chú cũng để đi tới chỗ nhất tâm, 
nhất tâm để được an định. Còn tu thiền chỉ thẳng không 


mượn phương tiện, dùng trí phẩn quan thấy rõ thân 
không thật, tâm không thật thì tự nó dừng lặng. 

Sở dĩ chúng ta ngồi thiền hay niệm Phật thấy tâm 
lăng xăng, là vì từ lâu đã huân tập nhiều quá. Bây giờ 
yên lặng nó dấy khởi lên, chúng ta biết rõ không thật, từ 
tỪ sẽ tiêu tan. Cho nên chúng tôi hướng dẫn Phật tử tu, 
phải nhìn lại các niệm khởi của mình. Nó dấy lên biết là 
vọng tưởng không thật, quở riết nó lụn bại, tiêu mòn. 
Tu như thế là không muợn một pháp nào mà chỉ dùng trí 
để dẹp, cho nên trong nhà Thiền thường nói “Tông ta 
không ngữ cú, không một pháp cho người”. Như đức 
Phật dùng trí viên giác chiếu soi vô minh, tỪ từ nó tan thì 
trí viên giác hiện tiền. 

Tu mà muốn đời sau sung sướng là còn nằm trong 
luân hồi, tỨc còn vô minh. Muốn phá luân hồi phải dùng 
trí tuệ chiếu phá vô minh. Chừng đó không nói giải thoát 
cũng là giải thoát. Ngược lại cứ chiều theo bẳn ngã, thì 
đời đời kiếp kiếp luân hồi hết nơi này đến nơi khác. Có 
nhiều vị nghĩ rằng, mình luân hồi nhưng được sanh chỗ 
sung sướng cũng tốt. Giả sử điều đó đúng, người ấy 
được giàu sang sung sướng, nhưng có một điều rất bình 
đẳng là khi bệnh khi già khi chết, ai cũng như ai. Sự 
sung sướng đó chỈ tạm thời, khi tắt thở mọi người đều 
khổ như nhau. 


Chỉ người nào thoát được bốn cái khổ lớn sanh 
lão bệnh tử mới thật là người hạnh phúc. Biết được chỗ 
này chúng ta sẽ có cái nhìn khác với thế gian. Thí dụ 
như cánh tay ta có mụt nhọt đau nhức, lúc đó mình nói 
mụt nhọt ở cánh tay đau hay mình đau? Thường người 
ta nói mình đau. rồi rên rỈ đủ thứ. Sự thực chỉ vì mụt 
nhọt đụng những dây thần kinh nên chỗ đó đau thôi chứ 
mình đâu có đau. Nhưng người đời hay đồng hóa tất cả 
là mình hết. Sự thực không phải vậy. 

Có một vị Thiền sư bị bệnh, thầy Tri sự đến 
thăm: 

- Bạch Hòa thượng, Hòa thượng bệnh có cái 
không bệnh chăng? 

Thiền sư đáp: 

- Có. 

- Cái không bệnh nó thế nào? 

Ngài nói: 

- Ôi da! Ôi da! 

Quí vị có thấy cái đó chưa? Cái biết đau nó không 
đau. Chỗ đau chỈ ở nơi thân phần nhỏ của thân, chứ ta 
không đau. Nhưng lâu nay mình đồng hóa, đau một chỗ 
là đau tất cả nên rên rỈ thống khổ. 

Khi nhận ra được điều đó rồi, lúc nào đau mình 


nhìn xem nó đau tới đâu, nhìn một hồi tự nhiên quên đau 


luôn. Đó là điểm đặc biệt. Do trí giác biết được chỗ đau 
thì cái biết đó đâu có đau. Hiểu vậy rồi trong cuộc sống 
này chúng ta đã có một phần tự tại, còn không vừa động 
tới liền rên la đau quá. Đó là chỗ rất thiết yếu. 

Vì chúng sanh lầm chấp thân tứ đại làm thân 
mình thật, chấp tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là 
tâm mình thật, nên Phật dùng ba thí dụ để chỈ cho chúng 
ta biết những thứ đó không phải thật. 

Thí dụ thứ nhất, như bốn hướng nếu ta nhìn lầm 
hướng Nam thành hướng Đông thì các hướng khác đều 
lầm hết. Một hướng nhận sai thì các hướng đều sai. 
Cũng thế, khi nhận lầm thân tâm này là thật thì tất cả 
các thứ khác đều lầm hết. Thân mình thật, tâm mình thật 
thì thân ngƯỜi tâm người cũng thật, tất cả mọi thứ 
chung quanh đều thật. Đó là ví dụ thứ nhất. 

Ví dụ thỨ hai, như con mắt bệnh nhìn ra hư 
không lúc trời nắng thấy có hoa đốm. Như vậy hoa đốm 
có là từ con mắt bệnh. Nếu con mắt hết bệnh thì hoa 
đốm cũng không còn. Con mắt bệnh dụ cho nhận định 
sai lầm về thân tâm này, nên tất cả các thứ khác đều sai 
lầm hết, cái không có thấy thành có. Đó là ví dụ thứ hai. 

Ví dụ thứ ba, như người nằm mộng cũng khóc 
cũng cười, nhưng thức giấc rồi mộng không còn nữa. 
Như vậy mộng thật có hay thật không? Nhà Phật dùng 


tỪ phi hữỮu phi vô, không phải có mà cũng không phải 
không. Không phải có vì thức rồi không còn, không phải 
không vì lúc mộng thì có, nên mình mới khóc mới cười. 
Cũng thế, các pháp trên thế gian này đều tạm bợ hư dối, 
cũng như mộng, không thật có cũng không thật không. 
Thế nhưng chúng ta lầm mê chấp cái gì cũng thật, hoặc 
cái øì cũng không. 

Gặp sự việc gì người ta thường hỏi nhau: “Việc 
đó có hay không ? ”, ý nói có thì có thật, không thì không 
ngơ. Sự vật trên thế gian này không thật có, cũng không 
thật không. Khi duyên hợp tạm có, duyên tan tạm không, 
không có gì cố định cả. Chấp như vậy Phật gọi là biên 
kiến tức thấy một bên, thấy không đúng. Chúng sanh 
luôn sống trong biên kiến, nên lúc nào cũng thấy hai bên, 
hoặc chạy bên này hoặc chạy bên kia. SỰ thực tâm 
chúng ta không có hai bên, hai bên chẳng qua là vọng 
tưởng phân biệt mà ra. 

Thiền sư Câu Chi khi được hỏi “Thế nào là 
Phật?”?, Ngài đưa một ngón tay. Hỏi: “Thế nào là pháp? 
” Ngài cũng đưa một ngón tay. Hồi gì cũng đưa một 
ngón tay thôi, không nói câu nào hết. Như vậy nghĩa là 
sao? Phật pháp thì không có hai bên, có hai bên thì không 
phải Phật pháp. Lục Tổ Huệ Năng, lần đầu tiên thuyết 
pháp cho Thượng tọa Minh, Ngài dạy: “Không nghĩ 


thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của 
Thượng tọa Minh ? ”. Ngay câu đó Thượng tọa Minh 
liền ngộ đạo. 

Nhìn lại cuộc đời chúng ta đang đuổi theo hai bên 
phải quấy, hơn thua v.v... sống như vậy lại thấy vui. 
Còn buông cả hai bên xem ra buồn quá. Cái hấp dẫn của 
thế gian là hấp dẫn của khổ đau, chớ không phải hấp 
dẫn chân thật. Khi không còn hai bên, chúng ta vẫn hằng 
thấy hằng biết, tâm thanh tịnh trong sáng, chứ không 
tính toán phân biệt hơn thua phải quấy. Đó là cái vui 
chân thật. 

Đức Phật thấy chúng sanh đang chết chìm trong 
biển mê, Ngài sẵn sàng cứu vớt mà chúng sanh không 
chịu nghe theo. Nên hình ảnh đức Phật Di Đà đứng duỗi 
tay, chúng sanh đang lặn ngụp dưới sông dưới biển, 
nhưng không chịu đưa tay cho Ngài vớt, cứ lặn hụp lặn 
hụp hoài, thật là đáng thương. Đó là để diễn tả chúng ta 
Ở trong biển mê mà không biết mình mê nên say sưa mãi 
trong đó. 

Phật thương chúng ta mê lầm nên Ngài chỈ dạy 
để thoát mê lầm, hết mê là hết khổ, còn mê thì còn chìm 
trong biển khổ. Nhưng chúng ta cỨ vui trong cái khổ, 
chứ không vui trong cái thật. Nhiều người nói “Đi coi 
hát cải lương cũng vui”, vậy mà gặp mấy cô đào diễn 


vai thương, khóc lên khóc xuống, họ cũng khóc theo. Đã 
nói vui sao khóc? Như vậy chúng ta vui lẫn trong cái 
khổ chứ không thật vui. Bao giờ tâm thanh tịnh, trong 
sáng mới là vui thật, song chúng ta không biết tìm về cái 
vui này, cứ tìm vui trong khổ thì không bao giờ hết khổ. 

Muốn thoát khổ phải ra ngoài đối đãi hai bên. Cho 
nên Thượng tọa Minh nghe câu “Không nghĩ thiện 
không nghĩ ác” tức hai bên, thì bản lai diện mục hiện 
tiền. Mặt thật xưa nay sẵn có nhưng vì hai bên che 
khuất đi. Bây giờ không còn hai bên thì nó hiện tiền, 
giản dị vô cùng. 

Tìm kiếm cái gì mà chúng ta chưa bao giờ biết, 
chưa bao giờ có mới khó. Còn cái sẵn ở đây, ngay nơi 
mình mà không chịu tìm, cứ đi tìm đâu đâu rồi than khó. 
Nghĩ hai bên là ai nghĩ? Mình nghĩ. Vậy bỏ hai bên thì ai 
bỏ? Mình bỏ. Cho nên tu cốt phải trở lại cái chân thật 
của chính mình, Cái đó không bị lôi cuốn trong luân hồi 
sanh tử. Trở về được cái chân thật là ra khổi sanh tử, là 
giải thoát, là Phật. Ai cũng có quyền thành Phật nhưng 
không chịu thành, cứ lạy Phật khóc than “con khổ quá 
Phật cứu con”. Nỗi khổ đó là tại đa mang, tự mình 
chuốc lấy chứ Phật đâu có cho, Phật bảo phải bỏ mà. 

Chúng ta tỉnh giác biết thân này hư giả, lúc gần 
chết không còn sợ nữa. Cho nên các Thiền sư sửa soạn 


chết đều cười. Còn chúng ta gần chết thì khóc, tại vì 
nhìn không đúng lẽ thật, biết không đúng lẽ thật. Thân 
đã là duyên hợp thì phẩi tan. Tại sao khi hợp mình chịu, 
khi tan lại không chịu? Thế gian kỞ niệm ngày sanh gọi 
là mừng sinh nhật, tưởng niệm ngày mất gọi là húy ky, 
tức sợ lắm không dám nói tới. Như vậy chúng ta thích 
sống, sợ chết. Nhưng luật vô thường phải như thế, 
không khác hơn được, tại sao chịu sanh lại không chịu 
tử? 

Thế nên Lão giáo đưa ra thuốc trường sanh bất tử 
để hấp dẫn kẻ tham sống sợ chết, vì vậy người ta thích. 
Còn đạo Phật dạy tu tới chỗ Niết-bàn là vô sanh, không 
còn sanh nữa nên không ai ham. Nói trường sanh bất tử 
nhưng thỬ tìm xem ngày nay còn ông tiên nào không? 
Nếu bất tỬ sao mất, nên biết đó chỉỈ là nói đùa chơi cho 
vui vậy thôi. Có thể luyện thuốc linh đơn sống thọ hơn 
người, chứ không thể sống mãi không chết. Phật bảo có 
sanh là có tử, muốn hết tử thì phải vô sanh. 

Như vậy mới thấy giáo lý đạo Phật rất chân thật, 
cốt chỈ chúng ta thấy được lẽ thật, sống đúng lẽ thật. 
Thấy như thật rồi chúng ta sẽ can đảm đứng giữa cuộc 
biến chuyển của thế sự, không còn không bị khổ đau vì 
những biến chuyển đó nữa. Đạo Phật không bi quan 
yếm thế như nhiều người tưởng. Bi quan thì chết đâu có 


cười được ! Thế nhân sống trong ảo tưởng nhiều quá, 
tưởng ta hạnh phúc, tưởng đời là vui, đùng một cái hạnh 
phúc đó mất nên hoẳng hốt liều chết. Đạo Phật không 
như thế, thấy rõ cuộc đời là vậy thì mọi chuyện đổi thay 
là trò chơi thôi. 

Tôi ví dụ gần nhất như hai người nam nữ 
thương nhau, họ thường thề non hẹn biển, tức dù non 
mòn biển cạn cũng không đổi thay. Nói nghe oai quá, 
nhưng nếu mộit trong hai người bị bệnh phổi nặng hay 
bị cùi thì non chưa mòn biển chưa cạn mà tình đã mất 
rồi. Thế gian hay tưởng tượng rồi gạt gẫm nhau mà 
chơi, không có lẽ thật. 

Chúng ta thấy Phật nói tâm vô thường, tùy hoàn 
cảnh tùy trường hợp nó đổi thay luôn, không dừng chỗ 
nào hết. Biết như vậy nếu có người mến mình, sau lại 
không thích, ta cũng cười thôi, có gì đâu mà khổ. Hiểu 
nhƯ vậy rồi, chúng ta sống vỮng vàng trước cuộc đời, 
không bị nó lung lay. Như vậy người can đảm là do 
thấy đúng sự thật. Còn sống trong ảo tưởng là ngƯời 
yếu đuối hay sợ hãi. Đó là lẽ thật. 

Trong kinh Viên Giác Phật nói “Tri huyễn tức ly, 
ly huyễn tức giác”, nghĩa là biết huyễn liền lìa, la huyễn 
liền giác. Giác ngộ của đạo Phật không phải phát hào 
quang, giác ngỘ là thấy đúng như thật về con người và 


các pháp. Con người đã thấy đúng thì tất cả mọi thứ bên 
ngoài cũng thấy đúng. Ngược lại, con người đã thấy 
lầm thì tất cả đều lầm hết. 

Hiểu vậy, trên đường tu tất cả chúng ta đều phải 
từ biển mê lên bờ giác, không nên đắm đuối trong biển 
mê hoài. Còn tưởng tượng, còn mê đắm trong cõi tạm 
bợ thì chỈ mới tu ngoài da thôi, chứ chưa tu tận xương 
tỦy. Cũng như nhà tối muốn sáng thì phải thắp đèn. 
Không chịu thắp đèn, cỨ đem cái này cái kia quăng vô 
cho sáng thì thật si mê. Cũng vậy, chúng ta mê nên trầm 
luân đau khổ, bây giờ muốn thoát ra thì phẩi giác. 

Nên biết mê là trọng tâm của đau khổ, giác là cội 
nguồn của giải thoát an vui. Hai bên rõ ràng chúng ta tự 
chọn lấy, không ai bắt buộc mình cả. Người Phật tử 
sáng suốt cần phải nắm vững điều này để không bị lầm 
lẫn trên bước đường tu tập của mình. 

Hôm nay, tôi nói về nguồn gốc tu hành của đức 
Phật, chúng ta là đệ tử Ngài, tu theo Ngài thì tự biết phải 
làm gì, tu như thế nào để không sai lạc con đường đức 
Phật đã đi, đã thành tựu và hướng dẫn chúng ta cùng đi. 
Mong tất cả không cô phụ đức Phật cũng như cô phụ 


chính mình. 


